GIÁO PHẬN VINH 
BAN GIÁO DÂN & GIA ĐÌNH 


Xã Đoài, ngày 02 tháng 2 năm 2018 


THÔNG BÁO 

về Buổi Gặp Gỡ Các Gia Đình Trẻ 

Kính gửi: Quý Cha và toàn thể anh chị em trong toàn Giáo phận 

Kỉnh thưa quỷ Cha cùng toàn thế anh chị em, 

Theo định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ đề cho Năm Mục vụ 
2018 là “Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ”. Trong năm Mục vụ này, ngoài việc các 
mục tử và các cộng đoàn giáo xứ có trách nhiệm giúp các gia đình ý thức thường xuyên 
và sống tốt on gọi của mình, các gia đình trẻ cũng được mời gọi hãy là những người đầu 
tiên nỗ lực xây dựng hạnh phúc cho chính các thành viên trong gia đình mình, với quyết 
tâm trong mọi hoàn cảnh, luôn xác tín, trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị của hôn 
nhân Công giáo. 

Đe giúp các gia đình trẻ trong Giáo phận Vinh có thêm hành trang cho đời sống on gọi 
và sứ vụ hôn nhân, được sự chấp thuận của Đức Giám mục Giáo phận, Ban Mục vụ 
Giáo dân và Gia đình Giáo phận Vinh sẽ tổ chức Buổi Gặp Gỡ Các Gia Đình Trẻ tại 
Trung tâm Hành hưong Trại Gáo vào ngày 18/2/2018 (Mồng Ba Tốt Mậu Tuất). 

4- Thành phần kính mời tham dự: 

- Anh chị em đã lập gia đình; 

- Các bạn trẻ chuẩn bị lập gia đình; 

'ị- Chương trình: 

- 08h00’: Thánh lễ xin ơn thá nh hóa công việc làm ăn; 

- 09h30’: Khai mạc buổi gặp gỡ các gia đình trẻ; 

- 09h45’: Thuyết trình, chủ đề: “ Gia Đình - Mái Ấm cần Được Sưởi ” do Nữ tu Maria 
Hồng Quế, O.P; 

- 10h45’: Hỏi — đáp về Hôn nhân Gia đình; 

- Ilh30: Kết thúc. 

Vậy, Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình xin thông báo và trân trọng kính mời anh chị 
em, nhất là các đôi vợ chồng trẻ trong giáo phận, về tham dự buổi gặp gỡ các gia đình 
trẻ theo thời gian và địa điểm trên. 

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng là mùa Xuân vĩnh cửu ban muôn phúc lành và bình an 
cho mọi gia đình trong giáo phận chúng ta. 


T/M. BAN MV GIÁO DÂN & GIA ĐÌNH 
TRƯỞNG BAN 


Lm. Giuse Phan Sỹ Phương 




